Netmode được thành lập với mục đích tổng hợp và cung cấp các thông tin, kiến thức bổ ích về 
sức khỏe, dinh dưỡng, phụ nữ và làm đẹp, các thông tin giải trí âm nhạc, thể thao, phim ảnh đến 
cộng đồng. Là người chịu trách nhiệm chính về thông tin cũng như định hướng phát triển của 
vvebsite. 



Tầm nhìn 

Nhằm mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin cập nhật xu hướng thời trang, giải trí cũng như làm 
đẹp, các kiến thức, mẹo vặt trong cuộc sống cũng như nhu cầu làm đẹp của tất cả chị em phụ 
nữ nói riêng và toàn bộ bạn đọc nói chung. 

Chính vì thế trang thông tin Netmode được tạo nên nhằm cung cấp cho mọi người những kiến 

thức về sức khoẻ, đời sống vô cùng quan trọng và hữu ích để áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. 

Địa chỉ: 4A, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, 118977 

Mail netmodecomvn@gmail.com 

VVebsite chính https://netmode.com.vn 

Fanpage https://www.facebook.com/netmodecomvnn 

Twitter https://twitter.com/netmodecomvn 

About https://about.me/netmodecomvn 

Hashtags #netmode #netmodecomvn #phunu #lamdep #amnhac #giaitri #tuvi #12cunghoangdao 
#tintuc 

Sứ mệnh 

Với nguồn nhân lực trẻ, năng động, luôn biết lựa chọn và cập nhật xu hướng, Netmode.com.vn 
tin rằng sẽ mang đến cho bạn những thông tin giá trị, thú vị và bổ ích về các chủ đề: 

Phụ nữ và Làm đẹp: giới thiệu những xu hướng làm đẹp và thời trang mới nhất, chia sẻ review 
các mặt hàng mĩ phẩm từ phổ biến đến mới lạ; cho bạn một các nhìn tổng quan về những phong 
cách làm đẹp của giới trẻ trong mọi thời điểm. 

Du lịch : giúp bạn khám phá những vùng đất mới lạ trong nước và trên toàn thế giới; chia sẻ 
những kinh nghiệm trong chuyến đi (về phương tiện di chuyển, các địa điểm cần đến,...) giúp 
bạn có một chuyến du lịch an toàn và tuyệt vời. 

Giải trí: cung cấp thông tin toàn cảnh showbiz, các bộ phim, bài hát thú vị cho giới trẻ, đặc biệt 
là tuổi teen; giải đáp các thắc mắc của bạn đọc về hậu trường giải trí, các ngôi sao nổi tiếng trong 
và ngoài nước... Netmode định nghĩa về các lĩnh vực thuộc âm nhạc, giải trí, phim ảnh, điện ảnh 
phim trường như các thể loại nhạc bolero là gì, các thanh điệu nhạc lý, các thành viên trong giới 
showbiz. 






Dinh dưỡng và sức khỏe Mang thai - Thông tin về sức khỏe, dinh dưỡng cần thiết cho để chăm 
sóc bà bầu tốt nhất, đặc biệt là những mẹ mang thai lần đầu. Để chăm sóc bản thân tốt hơn, mẹ 
bầu nên tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản. 

Công nghệ kinh tế marketing: Netmode về các thuật ngữ chuyên ngành, chuyên môn cao ở 
lĩnh vực công nghệ đời sống, các kiến thức kinh tế vĩ mô, các thuật ngữ Marketing bạn thường 
nghe thấy trong đời sống hàng ngày để giúp bạn có cái hiểu đúng và sâu hơn. 

Tử vi phong thủy; Cách tính mệnh theo năm sinh được tính dựa trên can - chi của năm ... Địa 
Chi (Chi) gồm 12 yếu tố và tương ứng 12 con giáp trong vòng hoàng đạo của tử vi phương ... 
Phong thủy căn hộ chung cư và những điều nên biết. 

12 cung hoàng đao : Việc sử dụng 12 cung hoàng đạo để tiên đoán về tính tình, cốt cách con 
người cũng như công việc, sự nghiệp, chuyện tình cảm... đã trở nên rất phổ biến trong đời sống 
văn hóa các nước phương tây và cả giới trẻ Việt Nam ngày nay.Bạn thuộc cung hoàng đạo nào? 
Bạn muốn khám phá những bí ẩn về tính cách bản thân cũng như cuộc sống của mình sẽ diễn 
tiến ra sao trong tương lai sắp tới? Chuyện tình cảm của bạn sẽ đi đến đâu? Chỉ cần điền đầy đủ 
ngày tháng năm sinh vào ô dưới đây bạn sẽ được tiết lộ rất nhiều bí mật thú vị đấy. 

Netmode cam kết sẽ không ngừng cập nhật, hoàn thiện vvebsite để giúp quý độc giả dễ dàng tìm 
kiếm được những thông tin mình cần, đồng thời vẫn dễ đọc, dễ hiểu. 

Những bài viết mà Netmode cho ra đời sẽ giúp ích cho bạn trong việc cải thiện chất lượng cuộc 
sống, đưa ra những quyết định đúng đắn khi phải đối mặt với những sự lựa chọn liên quan đến 
phụ nữ, làm đẹp, âm nhạc, giải trí, thể thao cũng như điện ảnh. Bên cạnh đó những nội dung này 
cũng sẽ đem đến cho bạn những điều thú vị về thường thức đời sống xung quanh chúng ta mỗi 
ngày. 

Đến với Netmode.com.vn bạn sẽ luôn cập nhật được thông tin mới nhất, cần thiết nhất trong các 
lĩnh vực yêu thích. 

Netmode - cổng kiến thức bệnh đau dạ dày, sức khỏe và đời sống, các thông tin ẩm thực, dinh 
dưỡng. Netmode không bảo đảm tính pháp lý cho các thông tin có liên quan đến y học và sức 
khỏe. Đề nghị liên hệ và nhận tư vấn từ các bác sĩ hay các chuyên gia. 



